flal Gallica 


Tho chung uc thay Phéro : Về 
Công giáo tiên hành / M or P. 
Thuc 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Thuc, Pierre. Auteur du texte. Tho chung uc thay Phêrô : Vé Công 
giao tién hanh / Mgr P. Thuc. 1943. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées 
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78- 
753 du 17 juillet 1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique 
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source 
des contenus telle que précisée ci-apres : « Source gallica.bnf.fr / Bibliotheque nationale de France » ou « Source 
gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation 
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre 
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (a l'exception des ouvrages 
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un 
support a vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis a un regime de réutilisation particulier. Il s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent 
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est 
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de 
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec 
le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment 
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


AT er EX 
> v | GENINE @ | 
i E. en i 


+ ĐỨC THAY PHÊRÔ 
E nee Boi on Ð. C. T. cùng Tòa Thánh 
| lam Giäm Mue Xé-xi-na (Sæsina) 
| as thay mat Toa Thanh ma cai trj dia phan Vinh-long 
gởi loi kính các Linh mue 
và thăm cing chúc moi sw lành cho các bồn đạo 
địa phận Ta. 


O anh em rat yéu dấu, (1) 


i: Ai trong anh em ma chưa nghe mấy tiếng Cóng- 

f Giáo Tién-Hanh, song mấy ai hiéu Công Giáo Tiến 
Hành là đi gi cho rö đâu. Mà ta muốn hiều tường 
tận mấy tiếng ấy thì không chi bang xin chỉnh Đức 
Giáo Hoàng dạy bảo chỉ về cho chúng ta bốn tiếng 
ay nghĩa là làm sao. 

Vậy ngày 27 tháng chín tây năm 1929, chính 
Đức Giáo Hoàng Phiô XI trong buồi một ngàn ruGi 
dân lao động đến chầu Người thì Người dạy rằng: 
« Công Giáo Tiến Hành là việc giáo dân dự vào 

| công cuộc tông đồ của hang Giáo-phám. (Nous avons 

i - dit que l'Action Catholique doit être la participation 

1 du laicat a l'apostolat de la hiérarchie. ) 

E Muốn hiểu lời qui giá Đức Giáo Hoàng thì Ta 

| hay suy đến bốn déu nay : 

1° Ai phải làm việc Công Giáo Tiến Hành ? 
2° Buộc làm việc gi ? 

3° Buộc làm cách nao? 

4° Buộc làm dưới quyền ai? 


(1) Trước khi đọc Thơ Chung nầy thì hãy nhắc lại về 
mùa Phục sinh về các lễ buộc, luật xưng tội năm, luật ăn 
chay kiêng thịt và các phép chuän Ta thường ban. 


* 


` Thứ nhứt: Ai phái làm việc Công Giáo Tiến 
Hành ? 

Đức Giáo Hoàng kêu vời người giáo dân làm 
việc Công Giáo Tiến Hành. 

Anh em phải biết trong Hội thánh chia ra làm 
hai bậc. Bậc trên có Đức Giáo Hoàng cai trị cả và 
Hội thánh và các Đấng Giám mục cai trị từng địa 
phận. Bỡi vì các địa phận rộng rải lắm, một mình - 
Đức Giám mục làm không hết việc tông đồ, nên 
người ủy quyền cho các thầy linh mục thay mặt 
người mà làm việc giúp người, Ay la bac ta goi la 
Giáo Phim. Bậc dưới là người bồn dao thường, ta 
gọi là Giáo dân. 

Xưa nay biết mấy lần Đức Giáo Hoàng kêu vời 
giáo dân giúp lời cầu nguyện hay là giúp của đề làm - 
việc thiện, như khuyên bảo ai nấy vào Hội Truyền 
Giáo, vào hội Hài Đồng. Các Đức Giám mục cũng 
từng xin bồn đạo giúp việc nầy việc khác trong địa 
phận, như giúp nhà trường Latinh, giúp làm nhà 
thờ nọ nhà thờ kia. 

Nay Đức Giáo Hoàng kêu vời giáo dân làm 
việc tông đồ trong cuộc Công Giáo Tiến Hành. 
Người là Bề trên cả trong đạo, lå quan Đại Tướng 
Đạo binh Chúa Kirixitô. Hé thấy bên nào quân giñe 
mạnh thế hơn thì sai quân mình đi cứu viện phía 
ấy. Bấy lâu nay trong trận đánh với ma qui thế 
gian xác thịt đề chỉnh phuc linh hồn người ta cho 
Đức Chúa Cha, thì Đức Giáo Hoàng thường dùng 
giáo dân đề lo dự bị cuộc lương thực, chưa truyền 
ra xáp trận mặt tiền binh. Nay vì quân nghịch một 
ngày một đông hơn, nên Người phải thúc hậu binh 
ra tiền binh, nghĩa là dạy người bồn đạo thường, 


> LL RU AL rad 
- WING 
CRE: $ ` 


fog ee 


| 4 chang nhüng la lo, viéc xuất tiền bố thi việc dao như 
Le bấy lâu nay, chẳng những là chỉ lo việc cầu nguyện 


cho ké ngoại như bấy lâu nay, song chính mình 


* mình phải thân hành lo việc tông đồ làm một với 


hàng Giáo phầm. 

-_ Vốn khi trước Hội thánh cũng có dùng giáo 
dân giúp mình trong việc tông đồ, song chỉ dùng 
một só it người mà thôi. Nhw dùng người di rửa 
tội cho trẻ con kẻ ngoại, như dùng làm thầy giáo, 


à có giáo trong các trường có dao. 


Nay Đức Giáo Hoàng kêu gọi hết thay giáo dan 
không trừ ai, không chuẩn bậc nào: ké thanh niên, 
người trưởng thành, kẻ lao động, người có chức 
nghiệp, nữ nhi và phụ nữ, bất kỳ ai phải ra đấu 
chiến dưới quyền các quan tướng trong Hội thánh. 

Chỉnh Đức Giáo Hoang Piô XI trong thơ gởi 
cho Đức Hồng Y Bertram dá dạy rõ ràng rằng: 


Công Giáo Tiến Hành là công cuộc hết thảy mọi 


người có đạo phải chung tay đồng lòng hiệp ý mà 


làm với nhau, không trừ ai, bất phân nam nữ, già 


trẻ, thứ bậc thông đốt... ( L'action catholique devra 
être une action universelle et concordante de tous les 
Catholiques, sans exclusion d'âge, de sexe, de condi- 
tion sociale, de culture... ) 

Cho nên trong giáo dân, không ai được phép 
miễn trừ khỏi cái hân hạnh làm việc tông đồ như 
vậy. Vi làm tông đồ, mà ai cứ ở bậc mình, ở nơi 
mình sống, ở địa vị mình có trong xã hội nhứ ta 
sẽ cắt nghĩa sau nầy. 

— Tắt một lời, Công Giáo Tiến Hành nói đây là 
việc riêng cho héi thấu mỗi người giáo dân không 
trừ ai. Ai lấy lễ nọ khác mà không chịu lãnh hân 
hạnh làm lính Chúa theo linh Đức Giáo Hoàng thì 


eg 


linh váy. 


* 
F + 


Thứ hai : Công Giáo Tiến Hanh buộc giáo dân 
làm việc gì ? Thưa buộc làm viéc tông đồ. - 

Việc tông đồ là việc nào ? Là việc chính Bite 
Chúa Giêsu giao phú cho các thánh tông đồ khi 
xưa, trước khi lên trời. Là việc đem đạo thánh Chúa 
cho thiên hạ, là việc làm cho thiên bạ biết Đức 
Chúa Trời và con một Người là Đức Chúa Giêsu. 
Vậy làm tông đồ là dùng hết mọi phương thế, không 


trừ phương thế nào đề cho thế gian nầy nhin biết. | 


Chúa má thờ phượng Chúa. 

Xưa nay người bồn đạo chung cục với hàng 
giáo si trong việc mở đạo, thì miễn là dưng ít tiền 
bae hoặc chịu khó hám mình, hoặc đọc kinh cầu 
nguyện, thì lấy làm đủ rồi. Nay phải theo lịnh bề 
trên, mà dùng hết mọi phương thể bề trên chỉ, thì 
mới đáng gọi là tôi ngay con thảo Hội thánh ; không 
ai được nói rằng: tôi là bồn đạo thường, tôi chỉ đọc 
kinh là đủ rồi. Sự đủ hay không, là việc bề trên 
trong đạo xét, có khi đủ, có khi không đủ tùy thời 
tùy thé, theo ý bề trên trong đạo tính lường ; tùy 
sức ai nấy, tùy tài năng ai nấy, tùy việc bồn phận 
ai nấy đã lãnh lấy. Trong cuộc giao chiến thiêng 
liêng đời ta bây giờ. Đức Giáo Tông dá ra lịnh tong 
động binh, ai cũng phải tùng quân thiêng liêng, mà 
đã tùng quân làm lính thì chỉ có một bồn phận nầy : 
là vưng lời quan tướng mình ; quan tướng sẽ tùy thời 


tức là muốn loại mình ra khôi đạo binh Chúa, là. 
tên lính đào, đáng cho Chúa trừng tri ngbiém nhặt; 
như ở dời, nhà binh trừng trị những người trốn 


“` nh Ra AMAIA a 


~ — 5 — 


-_ thế, tùy sức ai ny ma dùng linh minh, còn người 


làm lính thì đâu dam mở miệng nói rằng: tôi chỉ 


làm việc nầy mà thôi, việc khác tôi không làm sao ? 


Đức Giáo Hoàng Phiô XI đã cắt nghĩa đều nầy 
rằng: « Công Giáo Tiến Hành là làm lại và nối tiếp 
công việc làm thuở ban đầu Hội thánh và khi mới 
rao giảng tuyên truyền Nuó: Ð. C. G. Muốn chứng 
minh đều ấy thì ta chỉ phải xem qua sách vở chép 
thuở đầu Hội thánh và bộ sách thánh, thì ta sẽ thấy 
công việc các thánh tông đồ đời ấy kết quả lạ lùng 
làm vậy, phần nhiều là nhờ giáo dân đời y hiệp 


lực với các tông đồ. Nhờ quan quyền, binh lính, 


phụ nữ trẻ con đến giúp đỡ các đấng làm tông đồ, 
cho nên công việc các dang ấy mới tấn phat gấp 
trăm, các đấng ấy mới đi khắp thấu mọi nơi mọi 
bậc, nào là nơi công chúng hội hiệp, nào là đền 
đài Thượng vị Róma ». Đức Giáo Hoàng lại thêm 
rang: « Chỉ có mười hai tông đồ, như giọt nước 
giữa biên cả thế gian, thì nào làm được đi gì, như 
không hô hào kẻ khác đến phụ lực giúp mình, bất 


ky nam nữ lao ấu... Thanh Phaolồ trong các thơ 


người gởi cho bồn đạo, trước khi ngưng bút, người 
quen kề nhiều tên người nọ người kia, những tên 
ay thường không phải là tên các thầy cả, bèn là tên 
người bồn đạo thường, có khi là tên người phụ 
nữ mà rằng : Anh em hãy giúp đỡ mấy người ta 
ké tên đây là những người đồng công hiệp lực với 
ta mà lo việc giảng Tin lành Chúa. Khác nào người 
nói rằng : Anh em hãy giúp đỡ những người nầy là 
những kẻ làm việc công giáo tiến hành vậy. » 
Trong các địa phận trong thế gian nầy vẫn bấy 
lâu nay có nhiều hội lach, và những hội ấy cũng 
cần thiết luôn mii, vì đã giúp ich cho con bồn đạo 


sa 0 


thầy cả cùng những người bồn dao có công giúp Ta 
bấy lâu nay trong sự mó mang các hội lành trong 
địa phận, và Ta hằng khuyên bảo những ké ấy cứ 
một lòng sốt sáng cô động cho các hội ấy mãi mãi, 
Đây Ta chỉ muốn cho anh em hiều các hội ấy thường 
khác với Công Giáo tiến hành trong việc gi. 

Ta nghĩ rằng các hội lành ấy khác với công 


giáo tiến hành trong đều nầy : Là thường các 


hội khác, tiên vàn lo cho mình nên thánh, rồi có 
rảnh ra mới lo việc tông đồ. Chí như Công giáo 
tiến hành thì tiên vàn có ý lo việc mở đạo làm việc 
tông đồ. Các hội khác có lo việc tông đồ thì đã 
chọn lựa một hai phương thế mà thôi ; còn công 
giáo tiến hành thì không chọn lựa riêng phương 
thế nào, phương thế nào bề trên nghĩ là tiện lợi 
hơn thi dùng phương thế ay. 

Vậy như trong xử ta đây, mục đích công giáo 
tiến hành là đi gì ? Là giúp cho trong họ nên sốt 
sắng hơn, và nhứt là giúp cho ké ngoại giáo ở với 
mình, ở xung quanh mình hay là mình làm quen 
tới nói đặng : Giúp cho những ké ấy biết Chúa. Cho 
nên người giữ trọn mục dích phong trào nầy thì 
làm việc chi mặc lòng, cũng qui về sự giảng đạo, 
mình tu thân tích đức có ý cho được nhiều ơn Chúa 
mà giảng đạo, mình tra tay làm việe gì cũng có ý 
dưng cho Chúa đề Chúa mở lòng cho ké ngoại trở 
lại, mình ăn nói giao thiệp với kẻ ngoại thi hằng 
nghĩ đến sự đem đàng cho kẻ ấy biết Chúa : Cho 


"nen trong xứ ta người theo phong trào Công Giáo ; 


Tiến Hành thì chẳng khác nào các thầy thừa sai 
(missionnaire) khi xưa, chuyên một đều nầy là lo 
mở nướe Chúa một ngày một rộng hơn, 


nhiều, cho nên Ta dùng dịp nầy mà cám ơn những _ | | 


y 
1 


4 
cs | a 
TS 


rr p = '®a. r RIAI 


PRT Tiga 


= 


* 
* x 


Thứ ba : Giáo-dân phải làm việc Tông đồ thé 


| ndo? Thưa phải td chức sắp đặt thành co quan 


(Apostolat organisé). 

 Céng Giáo Tién Hành sành dio voi mót dao 
bình. Đạo binh là số đông người đã sap ra tùng đội 
từng ngủ, từng toán, từng cơ. Cơ nào có mục đích 
nấy : nào là bội binh, nào là ky má, nào là không 
quân ; cơ nào hoạt động theo nghề riêng mình, đề 
mưu ích ehung, đề theo một mục đích chung quan 
đại tưởng đã chỉ vạch. Công giáo tiến hành cũng 
như vậy : không phải giáo dân, mạnh ai thì làm tông 
đồ theo ý và theo sức mình, song phải hiệp lực đồng 
lòng với người khác theo nghề nghiệp, chức vụ riêng 
mình, đề rập một lòng làm việc dá định với nhan. 
Học sinh theo hoc sinh, thợ thay theo thợ thầy, 
nông theo nông, thương theo thương. Boi đó bên 
tây đã có những đoàn như: Công giáo tiến hành ở 
thôn quê (J. O. C.) đề góp lại những người làm nghề 


nông và các nghề khác ở chốn thôn quê, Công giáo 


tiến hành ở các trường (J. E. C.) góp lại học trò các 
trường trung hẹc đại học, Công giáo tiến hành ở 


_ eác xưởng thợ (J. O. G.) vân van. 


Đức Giáo Hoàng dạy rằng: » Ai ai cũng biết sức 
một người cũng có thé làm được nhiều công chuyện 
hay, nào Ta có can trở mấy người hảo tâm như vậy 
đâu. Song le muốn được việc cho mi man thì chi có 
phương pháp nầy, là hội nhau lại tô chức cho đúng 
phép ; không góp sức lực hoạt động riêng của nhiều 
người lại làm như một bó, thì không 18 nào mà kết 
quả cho bền bỉ được. Nền táng sự hoạt động là sự 
hiệp lòng với nhau...» 


¡MA 


Ta tưởng không cần gi cắt nghĩa lâu dai đều By 
làm chi, vì đâu đó trong xã hội, ta thấy hội nầy hội . 
khác cứ lập lên luôn mãi. Chính trong Hội thánh,. 
một dang thánh làm ich cho đời mình như thánh © 
Gioan Vianey là cha sở ho Ars thì thật là hiếm co. 
Song người khuất mặt rồi thì ảnh hưởng người cüng ˆ 
lần lần giảm bớt đi. Chí như công việc thánh Alê- ~ 
phong-sô thì còn bền bỉ mãi mãi. Là vì người đã 
lập một hội nối tiếp việc người : là dòng Chúa cứu... 
Thế, thành thử thánb Alé-phong-só cứ sống. mãi 
mãi, sống trong con cái minh. 


Ta mới nói qua đến các dong trong Hội +hán 

” Vậy các đoàn vé C. G. T. H. cüng sánh được với các 
dòng ấy. Môi đoàn thì theo mục dich riêng mình 
mỗi đoàn đánh pha một phía thành lũy của ma quí, 
kết quả là đánh đồ cả và thành. Cũng như lòng Anh 
em các trường có đạo thì chuyên lo dạy dỗ các 
trường trung học tiêu hoc; dòng Ð. C. G. thì chuyên 

lo dạy các trường Cao- đẳng đại học; dòng Chúa 
Cứu thế thì chuyên việc giảng đạo, cho miền thôn 
quê, dòng ông thánh Bôminicô thi hay diễn thuyết 
cho bon thượng lưu. Mỗi dòng chuyên lo một muc 
đích riêng, song thay đều yung phục Đức Giáo 
Hoàng, Người chi đi phía nào thì đi phía ấy nên nhờ . 4 

đó mà ảnh huởng Hội thánh lớn lao làm vậy. a. | 
ls Ai nấy lam việc tông đồ làm một với ké đồng 
nghiệp với mình và ở nơi mình làm việc hằng ngày 
Thợ thì làm tông đồ cho thợ khác ở xưởng mình làm 
việc. Học trò làm tông đồ cho học trò khác ởtrường “4 
mình học: bỡi đó trước nầy Ta dá nói không ai xin f 
miễn được khỏi làm tông đồ, vì không buộc bố f 
nghề mình, ra khỏi noi minh ở di lại với người | 
mình chưa hiéu tình tính trí ý. Đức Giáo Hoang 


veer 


E 4 l 
5 ộ + PORC Ha te r y 
le 4 13% he tt dde ARTS a 
ne ee ee 
= en u — wem s1... ASA TA PEE. | 


A CE À ss Ma à 


id dey “hé Li! a 
tw De Fu ara A se: 


A Bary rene “Dia vi bio có tông đồ riêng của minh: 
9 thầy làm tông đồ cho thợ thầy, nông phu làm 

g đồ cho nông phu, kẻ làm bién làm tông đồ 

ta “ké làm biển, học sinh làm tông đồ cho học sinh 
evo đề hiéu long nhau, dé dóng long voi nhan», 


* 
+ + 


ˆ Thứ bốn : Giáo dân phải làm việc Cổng 6 Giáo 

En in Hành dưới quyền Giáo phim. Ð. C. Giêsu dá 

_ giao việc Tông đồ cho hàng Giáo phầm. Vậy nay 

- Đức Giáo Hoàng kêu với giáo dân làm việc tông 

… đồ, thì phải lãnh việc ấy bỡi tay Giáo phầm, cũng 

như các thầy linh mục lãnh việc tông đồ bỡi tay 

T Giảm mục mình vậy. Cho nên chỉ có Bề trên trong 

| : aja phan mới có quvén lập hay là nhận lãnh các 

- doan về công giáo tiến hành. Cho nên Công Giáo 

T Tiến Hành phải lãnh mạng linh của người. Cho 

“nên Công Giáo Tiến Hành phải cung Kính vung 

phục các dang bề trên đặt làm tuyên-úy cho đoàn 

__ riêng mình. Muốn làm viéc trong đoàn Công Giáo 

- Tiến Hành mà không muốn phục tùng hay là không 

kề đến Bề trên thi là làm phe-dang rối đạo và phá 

việc Chúa. Chẳng khác nào kẻ chiếm đoạt quờn bề 

trên vậy. Vì có dây liên lạc đối với Giáo phầm làm 

vậy, mà Bê trên đặt các cha, gọi là cha Tuyên-úy 

… (aumönier) di theo giúp đỡ chỉ vé "466 các doán 
- Công Giáo Tiến Hành luôn. 


Song le ai nấy phải nhớ rang : Công Giáo Tiến 
Hành là việc riêng của giáo dân không phải là việc 
các linh mục, vì linh mục thì có việc hoạt động riêng 
- của mình, ta gọi được là Dac Đức tiến hành (Action 
sacerdoiale) theo lời sách lễ nhac Phong chức dạy 
ng: Thay cá phäi lam lé, chire länh, cai tri, giáng 


` A 


PA Hee Te 


— ið = 
day và rửa tội. Lam bấy nhiêu việc ấy che trọn 
hảo thì dä hết thì giờ các cha rồi ; cho nên Dire 
Giáo Hoàng muốn cho các cha đề việc riêng cho 
giáo dân làm cho mình được rảnh ra. Việc thầy cả 
đối với Công Giáo Tiến Hành sánh được với nhitng 
người tập con chim mồi. Tập được rồi thì song tha 
con chim ấy, đi bắt chim kháe, không nên nhốt 
lại ở nhà hoài. 

Trong Hội thánh vốn cũng có thứ hết có ý giữ 
gìn tré con hay là người đang thì cho khỏi nhiễm 
lấy thói hư kẻ xấu, nên thầy cả năng hiệp các kể 
ấy lại gần nhà thờ mà chơi với nliau trước mặt 
mình, mình thi bày cuộc thé tháo, euộc hát xướng 
cho nó khỏi theo sự vui khác. 


Mục dich &y thật tốt lành, song mục dich Công - 


t 


l 
"1"... .. 


Giáo Tiến Hành thì khác hẳn : Là đào tạo những. 


người vững vàng dd mà giao thiệp với ké ngoại đạo 
hay là kẻ nguội lạnh trong đạo đề đem những ké 
ấy về cùng CHúa. Cha tuyên úy đối với hội doan 
Công Giáo : Tiến Hành như thầy giáo đối với học 
sinh mình, khi nó học đã thành tài rồi, thì đề nó 
tự do xuất thân ra đời lập cơ nghiệp, không lễ cứ 
lần quần theo thầy trong trường đến già. Cho nên 
khi sáu thang một nim, mình thấy hội viên đã có 
lòng đạo khá và biết cách truyền giáo ít nhiều thì 
phải đề cho họ tự do hơn và thử sức mình, 
như Đức Chúa Giêsu đã sai môn đệ đi từng hai 
người giảng đạo khắp thành phố thôn qué vậy. Mà 
hội viên càng tấn tới thì mình càng ít can thiệp đến, 
Khác nào- thánh Gioan Baotixita xưa nói về Đức 
Chúa Giêsu rằng : « Phải đề cho Người lớn lên, còn 
tôi thì kém sút đi lần lan. » Trẻ con nhỏ yếu thì 
không rời tay mẹ, con càng lớn lên thì càng xa cha 


REF e, i eS Lee LEIA nu ee I 


"Meat TE TR - 


E ee ee Se ie oe =esi 
` 5 - Vs: 


— 11 — 


_ mẹ, ấy là sự thường. Thầy cả giúp Công Giáo Tiến 


Hành là giúp cho họ biết làm việc, không phải là 


làm việc thay vì họ, như vậy thì lập ra công giáo 


tiến hành thì chỉ thêm việc cho thầy cả mà thôi. 
Tập cho họ biết suy gẫm, biết xét mình riêng, biết 
dùng buói cấm phòng, biết làm cuộc đều tra, biết 
hạnh tích Đức Chúa Giêsu vân vân. Tắt một lời 
thầy cả phải lo việc đào tạo cho họ nên chiến sỉ, 
nên lính Đức Chúa Giêsu, khi đã nên lính giỏi dang 
rồi thì truyền cho ho đi chỉnh phục linh hồn cho 


Chúa. Ôi việc đào tạo ấy là việc công khó biết là 


chừng nào, vì chẳng phải là đào tạo người biết giữ 
đạo mà thôi, song là đào tạo một tông đồ có sức ra 
xông pha với kẻ khác đạo, kẻ xấu nết mà khỏi phải ˆ 
lây theo nó. Sự đào tạo ấy tương tợ với sự đào tạo 
mót-hoc trò chúng viện vậy. Bỡi đỏ các chiến sỉ phải 
biết nguyện gầm, đọc sách thiêng liêng, viếng Mình 
Thánh Chúa, xét mình riêng, rude lễ xem lễ mỗi 
khi làm đặng : thật là một linh mục ở đời, ở giữa 
thế gian, ở trong gia đình. Nên công việc đào tạo 
bậc người như vậy khó khăn là dường nào. Ay là 
công cuộc các cha tuyên úy phải lam: Ấy là cách 
giáo phầm can thiệp và chỉ huy cho giáo dân làm 
việc công giáo tiễn hành thì làm vậy. 
O anh em uêu dấu, 

Anh em nghe qua mấy đều về Công Giáo Tiến 
Hành thì thay đều thấy là công việc tốt lành là 
dường nào, và như làm cho đúng quí thức thì sé 
có ảnh hưởng lớn cho sự đạo trong địa phận ta. 

Song le anh em phải biết phong trào Công 
Giáo Tiến Hành chẳng những là đều có ích, lại là 
đều buộc anh em phải lưu tâm đến và phải dự vào 


——- - — 


phong trào ấy trong các địa phận, 


Công đồng trong điều luật 356 day räng: Đức | | 


Giáo Hoang Phió XI khuyén khich che däng G 


Mục ben Tau phải lo thiết lập va mở mang phong | 


trào Công Giáo Tiến Hành, vì phong trào ấy là việc 


phụ giúp cho việc truyền giáo được hoàn toàn, 3 


_ Người rằng : Như trong các nước có đạo toàn tong ‹ 


mà còn cần kíp phải có Công Giáo Tiến Hành vå ` 
không có Hội nào khác thé Công Giáo Tiến Hành ° 
dang, thì huống chi là trong những nơi mới được < 
Anh sáng sự đạo sói vào thì càng cần kíp phải có 
phong trào ấy vá nó sẽ sinh biết là bao nhiêu on 


Ích ở đó. 
Trong điều luật 357 dạy ráng : Vậy Công đồng 


Đông Dương hết ong vưng theo thánh y Đức Giáo. 
i lo thiết lập và sốt sang mó 


Hoàng mà truyền ph 
mang phong trào Công Giáo Tiến- Hành trong cáo 
-địa phận Đông Dương nầy. 

Điều luật 361 dạy rằng : Bồn đạo hết thầy buộc 
phải dự vào phong trào Công Giáo Tiến Hánh. 


24 


Vậy Ta nhon danh Dire Chúa Trời Ba Ngôi và 


dùng quón Đức Giáo Hoàng đã phú cho Ta thay 
mặt Người mà cai tri địa phận Vinh-long nầy, mà 


truyền cho các thầy linh mục là anh em yêu dấu. 


Ta phải lo lập phong trào Công Giáo Tiến Hành 
(trong các họ mình xem sóc ; và Ta cũng truyền cho 


giáo dân là con cái Đức Giáo Hoàng đã phú cho... 
- Ta xem sóc, tuân theo luật Công Đồng chung má 


sốt sẵng dự vào phong trào ấy nữa. 
Ta xét trong địa phận Ta, trừ ra ít họ về châu 
thành, còn bao nhiêu thì về thôn quê, nen Ta định 


-. 


nữa : vi lé Đức Giáo Hoang day su ấy va vi Công ; 4 | 
đồng chung Đông Dương ra điều luật ve su lập - 


Y EEE FINE ER 


m- 
= bie. nam. 


4 


E E fi su lo láp đoàn Thanh Niên Thôn Quê Công 
- Giáo, trước cho bên Nam, sau lần lần cũng lập cho 
sâm bên Nữ nhỏ 
| Còn về qui luật của phong trào nầy thì Ta 
= nhận lay qui luật dá có và đã cắt nghĩa rõ ràng 
= _ châu đáo trong quyền Thủ Bản thanh niên Thôn 
= Quê, chính cha Hòa là cha Giám dốc phong trào 
“. nầy đã có công dọn lấy bởi các sách bên Tây và 
© bổi sự kinh nghiệm với sự kết qua boi phong trào 
= &y bên Đông Dương nầy. Hoặc có nơi nào chưa rõ 
hay là phải cải cách thì các cha hãy cho Tòa Giám ` 
= Muc hay, đề bồ trợ cho hoàn toàn. 
lệ “Ta trông cậy sự thiết lập phong trào ee giáo 
.. tiến hành trong dia phận nầy sé lam cho việc 
“.. Truyền giáo tấn toi gấp mười gấp trăm. Muốn cho 
|" được đều sở nguyện thì ta xin anh em hết thay cầu 
= cùng Chúa, Đức Me và hai thánh Tử đạo địa phận 
T ta, phù hộ che chở cách riêng cho bước đầu Công 
T Giáo Tiến Hành ở Vinblong. 
Phan Ta hết lòng. chúc lành cho eác thầy linh 
mục và giáo hữu sốt sáng dự vào cuộc tông đồ nầy, 


Thơ näy làm tại Vinhlong ngày 1° Mars 1943. 


æ 


+ PHERO giám mục 


— Aniorisẻ d'imprimer sous le No 203 du 9 Mars 1943. 


AH, 


# 


A 


¿AGARRAR LS ANI AN ERGO ARRE 


